MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 

• • _ 


Hoon.v 

^ ^ y ^ ^ J J 





Luyện thi đại học trực tuyến 


10 BÀI TOÁN OXY TRỌNG TÂM CHO KỲ THI 
THPTQG NĂM 2016. GY: LÊ VĂN TUẤN-MOON.VN 


ĐÂY LÀ 10 BÀI TOÁN TRỌNG TÂM NHẤT HY VONG SAU 10 BÀI NÀY CÁC E CÓ THẺ Tự 
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI HÀNG TRIỆU CON OXY NHÉ! 

. Tất cả chủns ta đều cỏ cuôc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dêt nên, và tất cả chủns ta 

đều cỏ sức manh để biến mơ ước trở thành hiên thưc, miễn là chủns ta siữ vữns niềm tin .. 

BẢI TOÁN 1: [ BÀI TOÁN VIÉT PT TẠO GÓC] 

r SGD Hà Tĩnh-2016 Lần 11: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC cân tại c có các 
điểm M,N lần lượt là chân đường cao hạ từ A và c của tam giác ABC. Trên tia đối của tia AM lấy điểm E 
sao cho AE = AC . Biết tam giác ABC có diện tích bằng 8, đường thẳng CN có phương trình y - 1 = 0 , 

điểm £(-l;7). Điểm c có hoành độ dương , điểm A có toạ độ nguyên. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác 

ABC. 


Lời giải: 

PHÂN TÍCH: Đe bài cho CN và điểm E do vậy nên 
nghĩ đến viết phương trình đường thẳng nào đó qua E 
và tạo với CN một góc. ( Chỉ còn mỗi hướng đó thôi ) 

Cách 1: Xét tam giác CEN có C + Eị= 90° 


Mặt khác 



c. = c 

Vl ^2 

Do đó C 2 +C 3 =Uc i +C 2 +C 3 +E l > j = 45Ỉ > . 


Viết AE qua E tạo với CN góc 45 độ 


Cách 2: EH = EC sin 45° d[E; CH ) = 



c 



Khi đó: EC = d(E;CH).sÍ2=6sÍ2. Gọi c(t; l)tacó: EC 2 = (r + l) 2 + 36 = 72=>c(5;l) 


Điểm A thuộc trung trực của EC là x-y + 2 = 0. Gọi A(u;u + 2) => AB :x = u => v(n;l) 

u 2 — 4u -5 = 8 
u 2 — 4u -5 = — 8 


ta có: S ABC = AN.CN = u + 1 . u— 5 = 8<s> 


A(1;3);A(3;5) 


Với A(l;3) =>iv(l;l) =>5(l;-l) 

Với A(3;5) => v(3;l) =>5(3;-3) 

Tương tự ::rchuyên Sư Phạm 20161. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi 
M là trung điểm của AB, N là giao điểm của CM với AD. Đường thẳng vuông góc với CM tại C cắt đường 

thẳng AB tại p. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên VP.Biết điểm M (3; 6) và phương trình đường 
thẳng AH là: X - V + 6 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD. 


BẢI TOÁN 2 : [ BÀI TOÁN SD YÉU TỐ ĐỐI XỨNG]Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành 
ABCD , phân giác góc ABC có phương trình X - y = 0, điểm H { 2; -2) thuộc cạnh AB sao cho 


Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 
































MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 


HA = 2HB , biết đường thẳng AD đi qua điểmM (1;—7) và diện tích hình bình hành ABCD bằng 48. Tìm 
toạ độ các đỉnh của hình bình hành ABCD. 


Lời giải: 

Lấy K đối xứng với H qua phân giác trong góc B : 

Phương trình HK là V + ỵ = 0 => trung điểm / của HK có toạ 

độ là: / (0; o) => K (-2; 2). ( đối xứng trục ) 


Nối MH cắt BC tại E ta có: 

r 

Do vậy ~HM = -2HẼ <=> < 


HE HB 1 


HM HA 2 ■ 

\ = -2(x e -2)^ e 
5 = -2{y E +2) 


Í---Ì 



( đây là đối xứng qua điểm) 

Khi đó phương trình đường thẳng qua BC là: 3x + y + 4 = 0 => B (—1;—l) => AB ! + 3y + 4 — 0. 


Lại có: HA = -2HB => A(8;-4) => AB = 3y/ĨÕ .Mặt khác S ABCD 


= d(C-,AB).AB^>d(C;AB) = 



Gọi C(t;-3t-4)^d(C;AB) = 


í + 3(-3í-4) + 4 

%/ĨÕ 



<=>|8t + 8| = 16<=> 


t = ỉ 
t = - 3 


Với t — 1 => c (l; -7) ( loại vì khi đó A, c nằm cùng phía với phân giác trong góc B ) 
Với í = -3 => c(-3; 5) => D(6;2). 

Vậy A(8; -4);B(- 1; -l); c(3; -5); D(6;2). 


TƯƠNG TƯ: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB , điểm A (-4; -2), 

đường phân giác góc ABC có phương trình là d : 2x + y = 0, biết đường thẳng CD đi qua điểm 
K (3;-6). Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành ABCD. 

BẢĨ TOÁN 3: 1 GÂN HẺ TRỤC TOA Đõl 

[ Chuyên ĐH Vinh lần 2_2016]: Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hình thang vuông tại A và D có 
1 

AB = AD = ^ CD . Giao điểm của AC và BD là E (3; -3), điểm F (5; -9) thuộc cạnh AB sao cho 
AF = 5 FB . Tìm D biết A có tung độ âm. 

Lời siải: 

Bài toán này tiếp tục là bài toán có thể gắn hệ trục bởi vì khi đặt AB = 12 a chúng ta có thể tính được tất 
cả các cạnh còn lại, ngoài ra đây là một hình thang vuông tại A và D. Chú ý các bạn nên đặt cạnh hợp lý, 


ở đây theo TaLet ta có: 


EA _ AB _ 1 
EC~ CD~ 3 


Do đó nên đặt cạnh AD là số chia hết cho 4, mặt khác AF = 5FB 


nên chúng ta nên đặt cạnh AB là số chia hết cho 6. Do vậy chúng ta nên đặt AB = AD = l2a. 


Đặt AB = I2a . Chọn hệ trục toạ độ với D = 0(0;o), 

DC trùng với tia Ox và DA trùng với tia Oy ta có: 
A(0;12a);C(36a;0);F(l0a;12ữ) và Bịỉ2a;ỉ2a) 

suy ra E{ỹa\9a) . Hoặc Ta có: 

AC :x + 3y — 36a = 0; BD : X — y = 0 



Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 


































MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 


^ E = ACnBD = (9a;9a). 

Khi đó: EF 2 = EF 2 olOa 2 = 40 o a = 2. 


AF 2 = AF 2 =(x-5) 2 +(y + 9) 2 =l00a 2 =400 

Gọi A(x;y) ta có t 

[AE 2 = AE 2 ={x-3) 2 +(y + 3) 2 =90a 2 =360 
Khi đó A(-15;-9) do y A <0.Lạicó: ÃẼ = 5ẼB^ 5(9;-9); AB: y = -9; AD: X = -Ỉ5 
BE: x + y = 0^D(-ì5\ì5). 


CÁCH 2: Ta cỏ: EFị y a',3a)',AC(36a',-\2a)^>EF.AC = 0 suy ra EF -LAC 


TƯƠNG TƯ: Thanh Chương- Nghê An năm 2016 •Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình 

. í 10 n'] Ư 2ƯX.. , 

vuông ABCD có tâm 1 . Các diêm G — ; — \E 3; - — lân lượt là trọng tâm của tam giác AB1 và tam 

V 3 3 J y 3 J 

giác ADC . Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD , biết tung độ đỉnh A là số nguyên. 


BẢI TOÁN 4:1 BẢI TOÁN 3 ĐIỂM - TAO THẢNH TAM GIÁC CẲN1 

Trong mặt phang toạ độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (C j có A(5; 3). Gọi E là 

một điểm nằm trên cung nhỏ AC của (c) . Trên tia đối của tia EB lấy điểm 0(12; 4) sao cho ED = EC. 
Biết điểm B vằE lần lượt thuộc các đường thẳng x + y + 2 = 0 và V —3 y -2 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh B, c 


Lời giải: 

Phân tích bài toán: Để bài cho 2 điểm A(5;3);D(l2;4) và 2 điểm B,E có thể toạ độ hoá được. Vậy 

chúng ta có thể suy nghĩ xem liệu rằng 3 điểm A, D, E có tạo thành tam giác vuông hoặc cân hay không. 
Tưcmg tự liệu rằng 3 điểm A,D,B có tạo thành tam giác vuông hoặc cân hay không. 

Vẽ hình thật chuẩn xác chúng ta nhận ra rằng AB = AC = AD . 

Suy luận ngược một chút: Chúng ta thấy rằng nếu AB = AC = AD khi đó 2 tam giác AEC và AED bằng 
nhau bằng nhau theo trường họp cạnh- cạnh-cạnh. 

Do đó chúng ta sẽ đi chứng minh A AEC = AAED . Giả thiết bài toán ta đã có 2 tam giác này có EC = ED 

và có AE là cạnh chung. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh 2 góc xen giữa là AED = AEC để chứng 
minh 2 tam giác trên đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. 

Thât vây: Ta có: AEC = 180° — ABC (tính chất tứ giác nội tiếp ). 

Mặt khác AED = 180° —AEB = 180° —ACB ( do AEB = ACB ). Lại có tam giác ABC cân nên 
ABC = ACB do đó chúng ta chứng minh được AED = AEC. 

Gọi Bịt’,—t — 2) ta có: AB = AD ( vì cùng 
bằng AC) Do 2 tam giác AEC và AED bằng 
nhau. Kh i đó (t-5) 2 +(? + 5) 2 =50<=>t = 0 

Suy ra B(0;—2)=>BD:x—2y-4 = 0 Khi đó 
£(8;2). CD:3x-y-32 = 0 
Khi đó H(11;1);C(10;2) 

Vậy £(0;-2);C(l0;2) 



Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 


























MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 

• • _ 

BẰĨ TOÁN 4 í BẢI TOÁN 3 ĐIỂM TAO TAM GIÁC VUỒNG1 

Trong mặt phang toạ độ Oxy cho hình thang vuông ABCD vuông tại A (l; l) và B. Trên cạnh AB lấy điểm 
M sao cho BM = 2AM , điểm 7V(1;4) là hình chiếu của M trên đường thẳng CD . Tìm toạ độ các đỉnh 
B,C,D biết CM vuông góc với DM và điểm B thuộc đường thẳng x+ỵ- 2 = 0. 


Lời giải: 

PHÂN TÍCH: Đây là một bài toán 3 điểm điển hình. Đẻ bài cho 3 điểm A, N và điểm B thuộc đường 
thẳng x + y — 2 = 0.Tasẽ nối 3 điểm nay xem liệu rằng tam giác này có phải tam giác vuông hoặc tam 

giác cân hay không. Khi đã phán đoán được về tính chất trong hình này các bạn sẽ định hướng chứng 
minh nhé. 


Hướng 1: Chứng minh ANM + MNB = 90°. 
Hướng 2 : Chứng minh AND + CNB = 90°. 


Hướng 3: Chứng minh NAB + NBA = 90°. 

Cả 3 hướng chứng minh trên đều được nhé. Tác giả sẽ chứng minh theo hướng 1 phần còn lại dành cho 
bạn đọc. 


Xét các tứ giác nội tiếp ADNM và MNCD ta có 


ẤNM = MDA 
MNB = ẤCB 

Mặt khác MDA + MCB = 90° => ANB = 90° hay AN _L BN. 
Phương trình đường thẳng BN là: y = 4 => B (-2; 4). 

-3 = 3(x m -l) 


Lại có: AB = 3AM 


3 = 3(.y„-l) 


M(0;2). 



Phương trình các cạnh: AD : X - y = 0; BC :x — y + 6 = 0 
Từ đó suy ra: D(3;3);C(-1;5) 

Vậy 5(-2;4);C(—1;5);Z)(3;3) làtoạđộ các đỉnh cần tìm. 

BẢI TOÁN 51 BẢI TOÁN 3 TAO THẢNH TAM GIÁC VUỒNG CẲN1 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy 


cho tam giác ABC vuông cân tại A nội tiếp đường tròn (c) . Trên cung nhỏ AB của đường tròn (c) lấy 

điểm M , trên cạnh CM lấy điểm N sao cho BM = CN , điểm p thuộc đường thẳng AC. Biết 
M(4;4); A(0;2);P(-2;2) và điểm A có hoành độ nhỏ hơn 2. Tìm toạ độ các điểm A,B,C. 

Lời siải 

PHẲN TÍCH: Đây là bài toán 3 điểm liên quan đến 3 điểm A,M,N. Ở đây chúng ta nên ít quan tâm đến 
điếm p. Vì p là một điếm bất kỳ trên đường thắng AC. 

Nhận thấy rằng AM = AN . Suy luận ngược một chút chúng ta nhận ra rằng khi AM = AN thì 2 tam giác 
AAMN = AANC (c.c.c). Giả thiết bài toán ta thấy rằng BM = CN và AB = AC . Bây giờ chúng ta sẽ đi 


chứng minh MBA = NCM (điều đó là hoàn toàn đúng vì hai góc này cùng chắn cung AM ) 

Nhớ góc 45 nhé một góc các bạn rất hay quên trong tam giác vuông cân và hình vuông. Chúng ta sẽ còn 
gặp rất nhiều bài toán chứ yếu tố góc 45 ở những phần sau. 


Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 
































MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 

• • _ 


Ta có: A AMN = AANC (c.g.c) do đó AM = AN . 

Mặt khác AMN = ABC = 45° nên tam giác AMN vuông cân 
tại A. Do AM = AN nên A thuộc trung trực của MN có 

phuơng trình 2x+y—l = 0. Gọi A(í;7-2í) 

Khi đó ĂMĂN = 0o(t-4)t + (3-2t)(5-2t) = 0 

"í = l=>A(l;5) 
í = 3^>A(3;l) ( loai ) 

Với A(l;5) ta có: AC.x—y +4 = 0, AB:x + y— 6 = 0. 
MN:x-2y + 4 = 0;MB:2x+y-l2 = 0 


A 



Do đó 5(6;0);C(^;0) 

BẢI TOÁN 51 BẢI TOÁN VIÉT PT ĐƯỜNG THẲNG QUA 1 ĐIỂM VẢ VUÔNG GÓC VỚI 

ĐƯỜNG THẲNG ĐÃ CHOI 

Trong mặt phang với hệ toạ độ ỡxy cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A 
trên cạnh BC, D là điểm đối xứng của B qua H; K là hình chiếu của c trên cạnh AD. Giả sử 

H (—5;—5);K(9;—3) và trung điểm của AC thuộc đuờng thẳng X- y + 10 = 0. Tìm toạ độ điểm A. 

Lời siải: 


Gọi M là trung điểm của AC ta có: M (í; 10 + í) 

Dê thây MH = MK = ỳ-AC (trung tuyên ứng với 

cạnh huyền bằng nữa cạnh ấy- Đây là bài toán 3 
điểm) 

Khi đó ta có 

(í + 5) 2 +(l5 + f) 2 =(f-9) 2 +(13 + ?) 2 . 

<=>Í = 0<=>M(0;10). 

HKA = HCA 


Lại có: < 


HCẢ = BÃH = HĂb 


(tính chất về góc 



chắn cung và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung). 

Khi đó HKA = HAK hay tam giác HAK cân tại H ta có AH = HK . Lại có MA = MK do đó MH là đường 
trung trực của AK hay AvầK đối xứng nhau qua đường thẳng MH . Viết HM qua M và vuông góc với AK 

từ đó tìm được A(-15;5). 


Vậy A(-15;5) là điểm cần tìm. 


í 

? _ ? _ _ J r 

[Tương tự] Trong mặt phăng toạ độ cho tam giác ABC có trực tâm H diêm c 4;—- . Đường cao xuât 

V 2 ) 


phát từ đỉnh A có phương trình là : 2x - y - 4 = 0. Đường thăng đi qua H căt các đường thăng AB,AC lân 
lượt tại p và Q thoã mãn HP = HQ và có phương trình là: 2 a'-3v— 4 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh A,B. 

Lời siảỉ: 


Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 





























MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 


Lấy điểm E trên BH sao cho HB = HE khi đó tứ giác PEQB là hình 
bình hành ta có: Q là trực tâm suy ra CE _L PQ. 


Điểm H( 2;0). BC:x + 2y-ỉ = 0. 

Phưcmg tình đường thẳng CE :3x + 2y—9 = 0. 


Gọi B{\ — 2u\u)\E 


( 9-3v^| 

r 

v; 

=^> ị 

l 2 J 

V 


1 - 2u + V = 4 
9-3v 


u + 


= 0 


E(l;0);£(3;0) 



Đáp số: z?(l;0) suy ra A. 


BẰĨ TOÁN 61 BÀI TOÁN VIỂT PT ĐƯỜNG THẲNG QUA 1 ĐĨẺM VẢ SONG SONG VỚI 

ĐƯỜNG THẲNG ĐẢ CHOI Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường 

tròn (c) đường kính AD. Gọi £(2;5) là một điểm thuộc cạnh AB. Đường thẳng DE cắt đường tròn (c) 
tại điểm thứ 2 là K. Biết phương trình các đường thằng BC và CK lần lượt là X - ỵ = 0 và 3x - ỵ + 4 = 0. 
Tìm toạ độ các điểm A,B, c. 

Lời siải: 

Phân tích bài toán: Đe bài cho điểm E (2; 5) và hai đường thẳng BC và CK ta phải tư duy theo hướng. 

Liệu rằng qua điểm E này có một đường thẳng nào chúng ta có thể viết mà song song với BC hoặc CK 
hay có một đường thẳng nào qua E vuông góc với BC hoặc vuông góc với CK hay không. 

Khi đó chúng ta sẽ vẽ 2 đến 3 hình và nhận ra điều đặc biệt là cả 2 hình này ta thấy có một đường rất đặc 
biệt đi qua E và song song với AD đó chính là đường thẳng EF ( với F là giao điểm của KC và AD ) 



Khi đã nhận ra răng EF / /BC ta sẽ đi định hướng chứng minh răng điêu đó là đúng: 

Hướng 1: Chứng minh tứ giác AKEF là tứ giác nội tiếp khi đó AFE = 180° - AKE = 90° => EF / IBC . 
Hướng 2: Chứng minh góc KFE = KCB ( 2 góc ở vị trí đồng vị). 

Hướng 3: Chửng minh góc AEF = ABC (2 góc ở vị trí đồng vị). 


Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- Cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 



































MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 

• • _ 


Giả sử KC cắt AD tại F. Ta có: EF song song với 
BC vì cùng vuông góc với đường thẳng AD. 

Ta có: DKC = DAC = EAF => tứ giác AKEF nội 

tiếp do đó AFE = 180- AKE = 90°. Khi đó 
EF JL AD Suy ra EF / / BC. 

Ta có: C(-2;-2) = ACnflC 


Khi đó EF :x-y + 3 = 0^ F 



Khi đó: AZ): v + y-2 = 0 =>Z?(4;4)=>A(-8;10) 

Vậy A(-8;10);5(4;4);C(-2-2) là các điểm cần 
tìm. 



BẰĨ TOÁN 7[ BÀI TOẢN 3 ĐĨẺM THẲNG HẢNGỊ: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC 
cân tại A nội tiếp đường tròn (c). Gọi K là một điểm trên cung nhỏ AB. Gọi Zs(2; 12); E (2; 6) lần lượt là 


hình chiếu vuông góc của A lên BKvầ CK. Biết trung điểm của BC thuộc trục hoành và đường thẳng BC 
đi qua điểm M (7;5). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC. 


Lời giải: 

PHÂN TÍCH: Bài toán cho ta điểm E,F và điểm H thuộc trục hoành như vậy bài toán liên quan đến 3 
điểm này. Thực ra còn điểm M (7; 5) tuy nhiên điểm này di động trên đường thẳng BC nên ta sẽ không 
quan tâm nhiều đến nó. Vẽ hình chính xác một chút ( vẽ khoảng 3 hình với kích thước khác nhau) chúng 

ta nhận ra 3 điểm E,F,H là 3 điểm thẳng hàng. Định hướng chứng minh: Chứng minh EFK = CFH ( nếu 
2 góc này bằng nhau thì 3 điểm E,F,H sẽ thẳng hàng ) 

Chuyển góc: EEK = EAK ( do tứ giác AEKF nội tiếp ), mặt khác CFH = CAH ( do tứ giác AFHC nội 
tiếp ). Lại có: KAE = 90° — EKA: HAC = 90° — ACH . Mặt khác AKE = ACH ( do tứ giác AKBC nội tiếp 


) Do vậy ẾẼK = CẼH 
Ta có: EF: X = 2=> //(2;0) 

Suy ra BC: X- y -2 = 0 . 

Khi đó AH :x + y — 2 = 0 . 

Lại có AKE = ACH = ABC = AKC nên 2 tam giác AKE 
và AKF là 2 tam giác bằng nhau nên KE = KE: AE = AF 
suy ra AK là trung trực của EF khi đó AK :y = 9 
=> A(-7;9) 

Suy ra CK: 3x—y = 0=> c(-l;—3) nên z?(5;3) 



Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 






















MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 


Câu 2:[ Tương tư câu 11. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình thang cân ABCD có AB / /CD . Gọi 

í 27 9^1 ,, . , , , * 

E —; F (3;3) là chân đường cao hạ từ B lân lượt xuông các đường thăng AC và AD. Biêt đường 

V 5 5J 

thẳng qua B và vuông góc với CD có phưcmg trình là V 4- V -4 = 0 và điểm D thuộc đường thẳng 
3x - y = 0. Tìm toạ độ các đỉnh của hình thang 


BẰĨ TOÁN 81 BẢI TOÁN 4 ĐĨẺM THUÕC CÙNG 1 ĐƯỜNG TRÒN1: Trong mặt phẳng toạ độ 
Oxy cho tam giác ABC gọi E là trung điểm của AB, trên AC và BC lần lượt lấy các điểm M,N sao cho 

AM = ME, BN = NE . Gọi D là điểm đối xứng của E qua MN. Biết rằng M (l;5); N (4;4) ; D (6; o), điểm 
c thuộc đường thẳng x — y — 2 = 0 và có hoành độ dương. Tìm toạ độ các đỉnh A,B, c. 


Lời siải: 

Phân tích bài toán: Bài toán cho 4 điểm có toạ độ và điểm c có thể toạ độ hoá. Đương nhiên các bạn có 
thể tư duy theo hướng của bài toán trên. Tuy nhiên sau khi vẽ hình ta thấy khả năng có 3 điểm tạo thành 
tam giác vuông hay cân là không khả thi. 

Nhìn theo một hướng khác, bài toán này có 4 điểm. Vậy liệu rằng có đường tròn nào đi qua 4 điểm này 
hay không. Lại vẽ hình thật chính xác và nhận thấy 4 điểm này tạo thành một tứ giác nội tiếp trong một 
đường tròn. Khi đó ta sẽ viết được đường tròn ngoại tiếp tam giác MND sau đó cho điểm c thuộc đường 
tròn vừa viết được. 

Tuy nhiên để chứng minh tứ giác MNDC là tứ giác nội tiếp có rất nhiều cách định hướng chứng mình 
nhưng các bạn nên định hướng làm sao đó để chúng ta sử dụng được giả thiết của bài toán đó là 
AM =ME,BN = NE khi đó ẾBN = NÈB và MAE = MEA . 

Ta có : NDM = NEM (tính chất đối xứng ) 

NÊM =180° -ÃẼM-NẼB = 180° -Ă-B = c. 

Do vậy 4 điếm DNMC nội tiếp trong một đường tròn. 

Ta có: MN :x + 3y — l6 = 0;DE:3x — y — lS = 0 

Trung điểm của DE là /(7;3) => E(8;6). 

PT đường tròn ngoại tiếp tứ giác MNDC đi qua 3 điểm 

M(l;5);V(4;4) ;D(6;0)là: (x-l) 2 + y 2 =25 (r) 


A 



Gọi 2) ta có:(t-l) 2 +(r-2) 2 = 25 <=> c(5;3). 

Khi đó MC: X + 2y — 11 = 0; BC: X + y —8 = 0 . 


Gọi A(ll-2a;ư);Z?(Ễ>;8-Ễ>): 
điểm cần tìm. 


ịll — 2a + b = 16 

ja + 8 — b = 12 


<í> < 


a = —9 
b = 13 


. Do 


đó A(29;-9);fl(l3;-5);C(5;3) là các 


Tương tư: [Trích đề thi thử trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - Lần 1 - 2015] 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có góc ABC nhọn, đỉnh A(-2;-l). Gọi 
H,K,E lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC, BD, CD . Phương trình đường 
tròn ngoại tiếp tam giác HKE là (C):v 2 + y 2 +x + 4y + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c, D biết H có 
hoành độ âm, c có hoành độ dương và nằm trên đường thẳng X — y - 3 = 0. 


Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 















MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 

• • _ 

Gợi ý: Chứng minh 4 điểm H, K, E, I nằm trên cùng đường tròn. ( với I là giao điểm của AC và BD) 

BẢI TOÁN 91 BẢI TOÁN CỎ NỒI DUNG TÍNH TQẢN1: 

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình thang vuông ABCD có đường cao AD = 3sfĩ , phương 
trình đường thẳng BC là: 2x-y—9 = 0. Gọi x(3;2) là điểm thuộc cạnh AD sao cho AK - 2DK và tam 
giác BKC vuông tại K . Viết phương trình các cạnh AB YầAD biết B có tung độ dương. 


Lời siải: 

Cách 1: Ta có: AK = 2-JĨ; DK = yỊĨ. . Gọi H là hình chiếu của K lên 
BC. 

Mặt khác AKB = KCD = a ( do cùng phụ với góc DKC ) 

( KD\ 2 ( AkỴ 


Do đó : sin a + cos a = 1 <=> 


+ 


KKC) 


2 _ 8 
= 1<=>——r + —b 
KC KB 


= 1 


T . , 1 , 1 
Lại có : -- + 


KB 


-L. = -i—= 1 =ị^KB = KC = yfw. 

KC 2 KH 2 d 2 (K;BC ) 5 


Cách 2 : KB cắt CD tai F ta có : - = — = -=> KF = -KB 

KB KA 2 2 

Xét tam giác vuông KFC có đường cao KD ta có : 



1 1 

+ 


1 


KF 2 KC KD 


<=> 


1 


+ 


4 


KC 2 KC 2 


1 

2 


Kết hợp -Ị-r +=-L-= 1 =ị=>KB = KC = JĨÕ 

”" 9 KC 2 KH 2 d 2 (K;BC) 5 


KB 


Khi đó : Gọi B(t;2t-9) ta có KB 2 =(t-3) 2 +(2t-ỉỉ) 2 =10« 


t - 6 

t = 4 ( loai ) 


^ ^ ' ịx-6 = 2(4-x) 

Vậy 5(6;3); c(4;-l) . Gọi E(x;y) là diêm thõa mãn BE = 2EC ta có: •< y 

y-3 = 2(-l-y) 


OE 


í 14 . 0 

It ; 3, 


KE 


í--—ì 

b ; 3 


Khi đó phương trinh đường thẳng AB: x + y—9 = 0; AD : X — y — 1 = 0 . 

BẢI TQẢN 101 BẢI TOÁN sử DUNG VECTO GIẢI OXY1: 

Câu 1: Trong mặt phang tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B (4; 6), gọi H là điểm thuộc cạnh BC sao 

cho HB = 2 HC và AH vuông góc với BC, E là điểm thuộc cạnh AB sao cho AB = 4 AE , đường thẳng 
CE cắt đường cao AH tại D (0; 3). Biết trung điểm của AC thuộc đường thẳng 2.V + V -1 = 0 tìm tọa độ 

các đỉnh của tam giác ABC. 

Lời giải: 


Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 





































































MOONACADEMY.VN-HỌC ĐẺ KHẲNG ĐỊNH MÌNH 


Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm AH. 

Theo định lý Ta let ta có: HM /ICE ( do = 2) 

ME HC 

Khi đó HM / IDE suy ra DE là đường trung bình của tam 
giác AHM suy ra D là trung trực của AH. 

Gọi A(í;l-2í) là trung điểm của AC ta có: 


2 DN = MDo 


Í2(f — o) = 0-x M 
[2(l-2t-3) = 3- yiỆ 


=^M(-2í;4r + 7) 


Khi đó A(-4t-4;8í + 8) 


Giải AD.DN = 0 <=> (4f + 4 )t + (-8f - 5) (-2f - 2) <=> 



Với f = -1 => A(0;0),A(-l;3);C(-2;6) 


GV Lê Văn Tuấn SĐT: 01675.581.879 


A 



Với t = ——=> N 
2 


"-|;2Ì;A(-2;4);C(1;0). 

V 2 ) 


\ Tương tư 1 Trong mặt phăng toạ độ ỡxy cho tam giác ABC có trọng tâm là G thuộc đường thăng 
x — y — 2 = 0, điểm A(—3;—3), tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là /(2;-3), biết đường thẳng BC 

đi qua điểm F (-2; 4). Tìm toạ độ các đỉnh B, c của tam giác ABC biết G có hoành độ dương. 

Go-ị V : Sử dụng IM.ME = 0 (với M là trung điểm của BC ) 


Liên tục tuyển sinh khoa học về Hình phẳng Oxy và HÀM SỐ-Thầy giáo-Lê Văn Tuấn- 
01675581879- Địa chỉ- số 16 Lô 12 A- Trung Yên 10- cầu Giấy-Hà Nội-Hotline: 0432 99 96 96 





















